Quy trình bảo dưỡng máy bơm chữa cháy là một quá trình định kỳ và 
quan trọng để đảm bảo máy bơm hoạt động hiệu quả trong trường hợp cần 
thiết. Dưới đây là một quy trình tổng quát cho việc bảo dưỡng máy bơm 
chữa cháy: 


Xác định lịch trình bảo dưỡng: Để bảo đảm máy bơm luôn trong tình 
trạng hoạt động tốt, cần lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ. Điều này sẽ 
giúp đảm bảo máy hoạt động ổn định khi cần phải sử dụng. 

Kiểm tra môi trường làm việc: Đảm bảo máy bơm đặt trong môi trường 
sạch, không bị nước ngập lụt, không bị bụi bẩn hay các chất gây nhiễu 
khác. 

Kiểm tra dầu máy bơm: Đảm bảo mức dầu đủ đối với máy bơm, và dầu 
đang trong tình trạng sạch. Thay dầu nếu cần thiết theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất. 

Kiểm tra nước làm mát: Đảm bảo nước làm mát đủ để làm mát máy 
bơm trong quá trình hoạt động. Thêm nước hoặc thay nước nếu cần 
thiết. 

Kiểm tra lọc và ống dẫn nước: Kiểm tra các bộ lọc và ống dẫn nước để 
đảm bảo không có cặn bẩn hay vật cản gây ảnh hưởng đến hiệu suất 
bơm. 

Kiểm tra hệ thống điện: Kiểm tra các dây cáp, cổng kết nối và bộ 
chuyển đổi để đảm bảo hệ thống điện hoạt động bình thường. 

Kiểm tra bộ khởi động: Đảm bảo bộ khởi động hoạt động tốt và có thể 
khởi động máy bơm một cách hiệu quả. 

Kiểm tra hệ thống bơm: Thử bơm máy chạy trong điều kiện thực tế và 
kiểm tra áp suất và lưu lượng nước để đảm bảo hoạt động hiệu quả. 
Kiểm tra an toàn: Đảm bảo các thiết bị an toàn như van an toàn, đồng 
hồ áp suất... hoạt động bình thường và đủ sức chịu tải. 

Ghi nhận kết quả kiểm tra: Ghi lại kết quả kiểm tra và bảo dưỡng vào 
bản ghi/chứng từ. Điều này giúp theo dõi lịch sử bảo dưỡng và giữ cho 
máy bơm trong tình trạng tốt nhất. 

Đào tạo và cập nhật kiến thức: Đào tạo người sử dụng về việc sử dụng 
và bảo dưỡng máy bơm chữa cháy một cách đúng cách. Cập nhật kiến 
thức mới nhất về bảo dưỡng máy bơm và tuân thủ các quy định an 
toàn hiện hành. 


Lưu ý rằng đây chỉ là một quy trình tổng quát và có thể thay đổi tùy thuộc 
vào từng loại máy bơm và hướng dẫn của nhà sản xuất. Việc tìm hiểu và 
thực hiện đúng quy trình bảo dưỡng cụ thể cho từng loại máy bơm sẽ giúp 
đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc sử dụng chúng. 

Link bài viết: https://pcccngaydem.vn/quy-trinh-bao-duong-may-bom- 
chua-chay/ 


